
ELANTRA 2019 1 


1.6 MT 

1.6 AT 

2.0 AT 

Sport 1.6 T-GDi 

Kích thước 

Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) 

4,620 X 1,800 X 1,450 

Chiều dài cơ sở (mm) 

2,700 

Khoảng sáng gắm xe (mm) 

150 

Động cơ & vận hành 

Động cơ 

Gamma 1.6 MPI 

Nu 2.0 MPI 

1.6 T-GDi 

Dung tích xi lanh (cc) 

1,591 

1,999 

1,591 

Công suất cực đại (ps/rpm) 

128/6,300 

156/6,200 

204/6,000 

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 

155/4,850 

196/4,000 

265/1,500-4,500 

Dung tích bình nhiên liệu (lít) 

50 

Hộp số 

6MT 

6AT 

7DCT 

Hệ thống dẫn động 

FWD 

Phanh trước/sau 

Đĩa/Đĩa 

Hệ thống treo trước 

Macpherson 

Hệ thống treo sau 


Thanh Xoắn 


Độc lập đa điểm 

Thông số lốp 

195/65 R15 

205/55 R16 

225/45 R17 

Ngoại thâ't 

Cụm đèn pha 

Halogen 

Halogen 

LED 

LED 

Dải đèn LED chạy ban ngày 

• 

• 

• 

• 

Điều khiển đèn pha tự động 

• 

• 

• 

• 

Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn 
báo rẽ 

• 

• 

• 

• 

Gương chiếu hậu gập điện 


• 

• 

• 

Cảm biến gạt mưa tự động 


• 

• 

• 

Tay nắm cửa mạ Crom 

• 

• 

• 

• 

Cốp sau mở điều khiển từ xa 

• 

• 

• 

• 

Nội thâ't & Tiện nghi 

Gạt tàn và châm thuốc 

• 

• 

• 

• 

Bọc da vô lăng & cắn số 

• 

• 

• 

• 

Sưởi vô lăng 



• 


Cửa sổ trời chỉnh điện 


• 

• 

• 

Chất liệu bọc ghế 

Nỉ cao cấp 

Da cao cấp 

Ghế lái chỉnh điện 10 hướng 



• 

• 

Sưởi hàng ghế trước 



• 

• 

Điều hòa chỉnh cơ 

• 




Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion 


• 

• 

• 

Màn hình cảm ứng 

7 inch 

Hệ thống giải trí 

Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 

Sạc không dây chuẩn Qi 



• 

• 

Số loa 

6 

6 

6 

6 

Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm 

• 

• 

• 

• 

Drive mode 

Eco/ Comíort/ Sport 

Eco/ Comíort/ Sport/ Smart 

Cửa gió hàng ghế sau 

• 

• 

• 

• 

Lẫy chuyển số trên vô lăng 




• 

Gương chống chói ECM 




• 

Điều khiển hành trình - Cruise Control 



• 

• 


Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và 
kính cửa 


• 

• 

• 

Trang bị an toàn 





Chống bó cứng phanh ABS 

• 

• 

• 

• 

Cân bằng điện tử ESC 


• 

• 

• 

Phân bổ lực phanh điện tử EBD 

• 

• 

• 

• 

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC 


• 

• 

• 

Ổn định chống trượt thân xe VSM 


• 

• 

• 

Chìa khóa mã hóa chống trộm 

• 

• 

• 

• 

Cảm biến lùi 

• 

• 

• 

• 

Camera lùi 

• 

• 

• 

• 

Cảm biến trước 



• 

• 

Kiếm soát lực kéo TCS 


• 

• 

• 

Số túi khí 

2 

6 

6 

7 

Cảm biến áp suất lốp 


• 

• 

• 


BẢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU 


Phiên bản 

Trong đô thị (l/m) 

Ngoài đô thị (l/km) 

Hỗn hợp (l/km) 

Elantra 1.6MT 

8.8 

6.0 

7.0 

Elantra 1.6AT 

9.3 

5.4 

6.9 

Elantra 2.0AT 

9.7 

6.4 

7.7 

Elantra Sport 1.6 T-GDi 

8.8 

5.9 

6.9 


KÍCH THƯỚC 


Đơn vị: mm 



4.620 




Lưu ý: 

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm 
nghiệm lại. 

- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue. 

- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cắn báo 
trước. 

- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế. 

- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết. 





<s> HYUnDHI 

THHÍIH COnG 


































































































































THIẾT KÊ THÊ THAO MỚI ĐẦY ẤN TƯƠNG 


Hyundai Elantra có thiết kế thê thao vô cùng ấn tượng với những đường nét sắc sảo, mạnh mẽ và cá tính. Chiếc xe được 
đánh giá là màn lột xác về ngoại hình đầy ngoạn mục. 


sự KẾT HỢP GIỮA CÔNG NGHỆ VÀ SựTINH TẾ 

Không chỉ là vẻ bề ngoài mạnh mẽ, Hyundai Elantra mới còn giúp bạn tận hưởng 
những công nghệ cao cấp được tích hợp trong chiếc xe đầy đẳng cấp này. 


HAŨ 


□ 7DÓ 


Thiết kê đặc biệt với lưới tản nhiệt thác nước cascading đậm dấu ấn thương hiệu, cụm đèn 
pha full LED cá tính và dải đèn LED ban ngày sắc sảo 


Lazang hợp kim 17 inch thê thao 


Đèn hậu dạng LED cá tính 




HAD 


D7Ũ6 














NỘI THẤT TIỆN NGHI 

Hyundai Elantra mới với nội thất được trang bị tiện nghi, hướng tới người lái nhằm đem lại tối đa sựthoải mái và tiện nghi. 





Vô lăng bọc da, có sưởi 


Điều hòatựđộng 2 vùng độc lập, lọc khíion 


Sưởi hàng ghếtrước 


Màn hình cảm ứng 7 inch 



Sạc điện thoại không dây chuẩn Qi 


Màn hình taplo 4.2 inch LCD 






Cửa sổ trời chỉnh điện 


Cửa gió điều hòa hàng ghếsau 


Chếđộ lái tích hợp 



































ẤN TƯỢNG. MẠNH MẼ. ĐANG cấp 

Hãy để Hyundai Elantra giúp bạn thể hiện cá tính và đẳng cấp bản thân trên mọi hành trình của bạn. 



Hộp số sàn 6 câ'p 

Hộp số sàn 6 cấp trên Elantra cho khả năng chuyển số nhẹ nhàng và tiết kiệm 
nhiên liệu tối ưu, đồng thời đem đến khả năng điều khiển dễ dàng và thú vị cho 
người lái. 



Hộp số tự động 6 câ'p 

Hộp số tự động 6 cấp là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và khả năng tiết 
kiệm nhiên liệu. Với việc sử dụng tỷ số truyền mới, chiếc xe đem đến khả năng 
tăng tốc mạnh mẽ, chuyển số mượt mà và tối ưu cho việc tiêu hao nhiên liệu. 



















































Hệ thống khung gầm (AHSS) chắc chắn 


Gương chống chói ECM tích hợp la bàn 
Cảm biến gạt mưa tự động 


Hệ thống hỗ trợ đỗ xe với cảm biến trước sau 


Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, tích hợp báo rẽ 


Camera lùi 



' 1 

i 

ỵrrK* 

_Ị, - | 


































ELANTRA SPQRT 


^ I H 

■íỉr 

H (S 

í* ỉ 11 


Bo* 

rf? 


TRANG BỊ ELANTRA SPORT 



A. Lưới tản nhiệt thiết kế mới J. cửa gió điều hòa hàng ghế sau 

B. Cụm đèn pha và đèn ban ngày LED K. Chế độ lái tích hợp 

c. Lazang hợp kim 17 inch thể thao L. cửa sổ trời chỉnh điện 

D. Cụm đèn hậu dạng LED mạnh mẽ M. Động cơ Turbo T-GDi 

E. Lọgo được đặt tại vị trí mới N. Hộp số ly hợp kép 7 câ'p 

F. Ống xả kép tăng phong cách thể o. Hệ thống an toàn với 7 túi khí 

thao p. Gương chống chói ECM tích hợp la 

G. Màn hình cảm ứng 7 inch bàn / cảm biến gạt mưa tự động 

H. Điều hòa tựđộng 2 vùng độc lập, lọc Q. Camera lùi 

khí ion R. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe với cảm biến 

I. Sạc điện thoại không dây trước sau 



72a 





lf loi? mí 1 

1 

ầ 

































